Quyền năng của cái đẹp 
Minh Thi 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Minh Thi 
Quyền năng của cái đẹp 
Phần I 


Vẻ đẹp rất khó để định nghĩa, nhưng lại rất dễ để 
nhận ra. Sắc đẹp và sự hấp dẫn luôn làm chúng ta say 
đắm, nhưng vẫn luôn là một thứ gì đó bí ẩn. Gần đây, 
giới khoa học đã có thể kết hợp lại những đầu mối để 
giải thích cho hiện tượng này. 


Vẻ đẹp và sự duyên dáng làm chủ cả thế giới - Benjamin 
Park. 

Tôi không biết cái đẹp là gì, nhưng tôi biết nó chạm tới rất 
nhiều thứ- Dũrer 

Theo nghiên cứu tổng hợp của tiến sĩ Joe Bulger tại Học viện 
Nha khoa Thẩm mỹ ở Tonronto, Canada, sự hấp dẫn thể chất 
có mục đích sinh học quan trọng của nó - đó là tìm kiếm bạn 
tình để sinh sản. Với ý nghĩa nguyên thuỷ đó, tận sâu trong 
tiềm thức của chúng ta, sự hấp dẫn đồng nghĩa với sự hoàn 
chỉnh về mặt sinh học, và chọn một người tình hoàn chỉnh 
về mặt sinh học sẽ gia tăng cơ hội có những đứa con khoẻ 
mạnh. Vì vậy, theo khía cạnh tiến hoá, thì có sắc đẹp và bị 
hấp dẫn bởi sắc đẹp là những lợi thế mang tính di truyền 
học. 

Tại sao ngoại hình của chúng ta lại quan trọng đến vậy? 
Ngoại hình của chúng ta không chỉ đơn thuần là cái mã 
ngoài - nó còn mang tới những thông điệp rõ ràng cho người 
khác. Chúng ta trông như thế nào phản ánh cảm nhận của 


chúng ta về bản thân. Một ngoại hình chau chuốt ám chỉ sự 
sạch sẽ, có tổ chức, lòng tự trọng cao và niềm kiêu hãnh cá 
nhân. Thời trang của quần áo cũng nói lên địa vị xã hội của 
chúng ta, đồng thời tăng cường vẻ bề ngoài. Dù công bằng 
hay không, thì ở một chừng mực nào đấy, tất cả chúng ta 
đều đánh giá người ngoài qua vẻ bề ngoài. Rất có thể có 
một viên ngọc quý ẩn sau một cái vỏ bọc xấu xí. Tuy nhiên, 
trong xã hội tốc độ, thì người ta sẽ chẳng thèm chú ý đến 
lần thứ hai, chưa nói đến lần thứ nhất. 

Sắc đẹp có quyền năng. Trong truyền thuyết Hy Lạp, nàng 
Helen của thành Troy, "khuôn mặt có thể khởi thuỷ hàng 
nghìn con thuyền" nổi tiếng là người đàn bà nghiêng nước 
nghiêng thành, và cuộc chiến thành Troy kéo dài 10 năm nổ 
ra là vì bà. Câu chuyện đã minh họa giá trị lớn lao của sắc 
đẹp, cũng như sự sẵn sàng dùng tới bạo lực của đàn ông để 
giành được vẻ đẹp đó. 

Chúng ta luôn ngưỡng mộ, nếu không nói là ghen tị, với 
những vẻ đẹp lộng lẫy. Thế giới như luôn rộng mở với những 
người có sắc đẹp trời phú. Một con người hấp dẫn thường 
hay nhận được sự quan tâm tích cực, sự đối xử lợi thế, điểm 
tốt tại trường học, cơ hội nghề nghiệp thuận lợi cùng lương 
bổng cao, thậm chí còn nhận được bản án nhẹ nhàng hơn. 
Cả về đời tư cũng như sự nghiệp, sắc đẹp có thể đưa bạn 
qua bất cứ cánh cửa nào. Dường như là không công bằng 
nhưng chúng ta đều công nhận rằng sắc đẹp có rất nhiều lợi 
thế. 

Tất nhiên mỗi người có những sở thích khác nhau về cái 
đẹp, có người muốn một anh chàng cao to có đôi mắt đen, 


có người lại thích một cậu bé thư sinh có nụ cười hồn nhiên. 
Cho dù sở thích của bạn là thế nào thì chúng ta đều bị cuốn 
hút bởi cái đẹp. Tuy nhiên, có phải vẻ đẹp chỉ nằm trong mắt 
của người ngắm? Xét về sự khác biệt văn hoá và địa lý, hẳn 
ai đó sẽ cho rằng có sự bất đồng lớn trong khái niệm về cái 
đẹp. Nhưng không hẳn như vậy. Thực tế, có một sự đồng 
nhất mạnh mẽ về một số khía cạnh của cái đẹp trên phương 
diện toàn cầu. Thậm chí ở cả những bộ tộc xa xôi, chưa bao 
giờ biết tới phương tiện thông tin hiện đại, cũng có sở thích 
về cái đẹp tương tự một cách ngạc nhiên. 

Lịch sử của cái đẹp 

Nghĩ về tất cả những cái đẹp còn sót lại quanh bạn mà vui vì 
chúng - Anne Frank. 

Ở thời đại trước, con người sống khá tách biệt và không 
được tiếp cận tới vẻ đẹp ở xung quanh. Sắc đẹp hào nhoáng 
là một thứ gì đó vô cùng hiếm, dễ vỡ và thoáng qua. Thậm 
chí một nụ cười đẹp cũng đặc biệt hiếm - để giữ cho răng 
khỏi rụng thôi đã là một thách thức. Điều kiện sống khắc 
nghiệt, hàm lượng dinh dưỡng thấp, nước khan hiếm và sự 
thiếu thốn những phương thuốc hiện đại đã nhanh chóng 
tàn phá sắc đẹp trước khi nó kịp nở rộ. Bệnh tật tràn lan và 
tuổi thọ con người thì ngắn. Chỉ sống sót thôi đã là một điều 
khó khăn. Tuy nhiên, con người vẫn khao khát cái đẹp trong 
cả cuộc đời. 

Xét về lịch sử, những vẻ đẹp lộng lẫy có thể được nhìn thấy 
qua các tác phẩm nghệ thuật, như tranh vẽ và điêu khắc. 
Tuy nhiên, việc tiếp cận cái đẹp đó chỉ giới hạn ở những 
người có đủ khả năng chỉ trả cho nó. Trong một số nền văn 


hoá, những người thuộc tầng lớp thượng lưu thường trưng 
diện quần áo diêm dúa, cặp tóc, đồ trang sức, mỹ phẩm và 
mạ răng để tăng cường vẻ đẹp và sự sành điệu. Những chiếc 
quạt trang trí cũng được một số quý bà sử dụng, nhưng 
không phải để làm mát mà để xua tan mùi hôi toả từ chiếc 
miệng đây bệnh. Món đồ xa xỉ đó cho phép con người 
thượng lưu chìm đắm trong ảo giác của cái đẹp, bất chấp nụ 
cười răng sứt, hơi thở hôi thối và nước da xấu xí. 


Minh Thi 
Quyền năng của cái đẹp 
Phần II 


Tại sao riêng khuôn mặt có thể làm ta xao xuyến đến 
vậy? Xét trên vẻ đẹp của cả cơ thể thì khuôn mặt có 
vai trò rất quan trọng. Nó là tâm điểm của cái đẹp thể 
chất và là nhân dạng của chúng ta. Một cách tự 
nhiên, đôi mắt ta luôn hướng tới gương mặt của người 
khác ngay từ đầu. 

Những nghiên cứu gần đây cho thấy, kể cả trẻ sơ sinh cũng 
có sở thích bẩm sinh với những khuôn mặt xinh đẹp. Nó 
quyết định danh tính, khả năng giao tiếp và cả hành vi tình 
dục. Tất cả chúng ta, kể cả cặp song sinh, đều đó một 
khuôn mặt riêng không ai giống ai. Một góc nhỏ trong não 
được dành riêng cho việc nhận diện gương mặt người. 
Khuôn mặt như một tấm danh thiếp giúp chúng ta nhanh 
chóng nhận diện lẫn nhau. 

Biểu hiện khuôn mặt là một hình thức ngôn ngữ quan trọng. 
Năm 1872, Charles Darwin lần đầu tiên tuyên bố rằng có thể 
nhận biết được các biểu hiện gương mặt của bất cứ người 
nào, ở bất cứ đâu. Gần 1 thế kỷ sau, các nhà khoa học mới 
công nhận giả thuyết của Darwin là đúng. 7 biểu hiện gương 
mặt được công nhận toàn cầu là hạnh phúc, buồn bã, ngạc 
nhiên, lo sợ, giận dữ, ghê tởm và khinh bỉ. 

Vẻ mặt có thể truyền thông điệp nhanh hơn lời nói. Hình 
thức giao tiếp nguyên thủy này đã bắt nguồn từ rất lâu trước 


sự ra đời của ngôn ngữ. Nó cho phép chúng ta kết nối một 
cách nhanh chóng và sâu sắc. Những ai có khả năng giải mã 
nét mặt một cách chính xác có mức độ thấu cảm và kinh 
nghiệm xã hội cao. Tuy nhiên, để làm được điều này phải có 
sự quan sát tinh tế. 

Tuổi tác và giới tính 

Vẻ đẹp khuôn mặt và bản năng tình dục quan hệ tương hỗ 
chặt chẽ với nhau. Một khuôn mặt trẻ con có nét đẹp mong 
manh luôn gợi tới nhu câu được bảo vệ và chăm sóc. Sức 
mạnh của cái đẹp ở gương mặt người trưởng thành thì liên 
quan tới sự hấp dẫn tình dục. Giống như đuôi của con công 
đực, khuôn mặt chúng ta như một tấm bảng thông tin về 
sức khỏe, khả năng sinh sản và sự tương đồng. Tận sâu 
trong trí óc, ở mức độ bản năng, chúng ta gắn liền vẻ đẹp 
gương mặt với khả năng sinh sản. Khi gặp ai đó ta tìm kiếm 
ngay những dấu hiệu của tuổi trẻ như làn da mịn màng, mắt 
to, môi mọng. Vì vậy, niềm khát khao những cô gái xinh đẹp 
và đàn ông khỏe mạnh đã mọc rễ sâu trong linh hồn. 

Đặc biệt người trẻ tuổi luôn bị mê đắm bởi vẻ đẹp hình thể. 
Ở thế giới mới lớn, sự hấp dẫn thể chất có thể chứa đựng 
sức mạnh và địa vị. Ở trường học, sắc đẹp là chiếc vé dẫn 
tới thứ hạng cao nhất. Tuy nhiên, sắc đẹp cũng tạo ra sự cô 
lập. Một cô gái hấp dẫn sẽ gặp khó khăn trong việc kết bạn 
cùng giới. Sắc đẹp còn có khả năng làm người ta suy đồi. Nó 
là món quà không cần phải kiếm nên có thể làm độc hại 
những ai lợi dụng nó. Những người có sắc đẹp có thể nhận 
thấy nó vừa là điều may mắn, vừa là tai ương. 

Khi chúng ta già đi, vẻ đẹp thanh xuân dần tan biến và nó 


cũng ảnh hưởng đến lối nghĩ. Chúng ta bắt đầu nhận ra và 
coi trọng vẻ đẹp tâm hồn cũng như tính cách. Chúng ta vẫn 
bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp thể chất, nhưng những phẩm chất 
khác như sự thông minh, lòng trắc ẩn, sự khéo léo và năng 
lực ngày càng được coi trọng. 

Xuyên suốt lịch sử, trong nhiều nền văn hóa, phụ nữ đã thực 
hiện các biện pháp khắc nghiệt để tăng cường vẻ đẹp hình 
thể, cho dù có phải trả giá đắt. Những bộ corset chặt cứng, 
hủ tục bó chân và phẫu thuật thẩm mỹ là những ví dụ. 
Những tác động đó chỉ mang tính văn hóa mà ít có lợi thế về 
mặt tiến hóa. Tuy nhiên, một số khía cạnh có tính tiến hóa 
của nó. Niềm khát khao xinh đẹp là phổ biến ở toàn cầu và 
xuyên suốt mọi thời đại. Phụ nữ có động lực đạt được vẻ đẹp 
như một lợi thế trong cuộc cạnh tranh giành bạn tình. Trong 
khi đó, ở đàn ông là động lực đạt được sự vượt trội thông 
qua những thành tích, tiền bạc, quyền lực, sự mạnh mẽ và 
địa vị xã hội. 


Minh Thi 
Quyền năng của cái đẹp 
Phần III 


Ở nhiều loài động vật, con cái luôn kỹ lưỡng trong 
việc lựa chọn bạn tình, trong khi con đực rất lăng 
nhăng. Con đực thường tìm tới những cái mới lạ và 
thích thay đổi bạn tình liên tục để phát tán gene. 
Hiện tượng này được gọi là hiệu ứng Coolidge. 

Truyền thuyết kể lại rằng một ngày nọ, tổng thống Coolidge 
và phu nhân đến thăm một trang trại gà. Trong khi tổng 
thống đang tham quan ở một nơi khác, thì một người nông 
dân cho bà Coolidge xem một con gà trống mà có thể hành 
sự liên tục ngày này qua ngày khác. 

"Hãy kể chuyện này cho tổng thống", bà Coolidge nói với 
người nông dân. 

Người nông dân liền kể lại cho tổng thống về sự sung mãn 
của con gà trống và ngài hỏi: "Lần nào cũng với cùng một 
con gà mái”. 

"Không thưa ngài, mỗi lần một con khác nhau", người nông 
dân trả lời. 

"Hãy nói điều đó với phu nhân", tổng thống khoái trá nói. 

Để minh họa cho hiệu ứng Coolidge, nếu một con chuột đực 
được đưa vào chuồng với một con chuột cái, ban đầu chúng 
sẽ lao vào giao phối điên cuồng. Tuy nhiên, sau một thời 
gian, con đực sẽ giảm hứng thú và sẽ rất khó khăn để 
thuyết phục nó ăn nằm với con cái kia. Tuy nhiên, nếu một 


chuột cái khác được đưa vào, sự cuồng nhiệt lại trỗi dậy. 
Quá trình này có thể lặp đi lặp lại cho đến khi anh chàng 
chết vì kiệt sức. Tương tự, trong tự nhiên, con đực của mỗi 
loài thường có động lực phát tán bộ gene tới càng nhiều con 
cái càng tốt. Con vượt trội thường có nhiều lựa chọn bạn tình 
hơn. 

Bảo tồn cái đẹp 

Tiếc thay là với khuôn mặt con người thì vẻ đẹp thanh xuân 
trôi qua rất nhanh. Nó thường lên đến đỉnh điểm vào độ tuổi 
đôi mươi, đỉnh cao của thời kỳ sinh sản. Nhưng may mắn 
thay, với những mưu mẹo tinh tế, chúng ta có thể đánh lừa 
tự nhiên ở một chừng mực nào đấy. Với nhiều người, đặc 
biệt là phụ nữ, họ đã tốn rất nhiều chỉ phí và nỗ lực để duy 
trì sắc đẹp và tuổi thanh xuân. Sự trang điểm đã từ lâu được 
áp dụng để quảng cáo sự sung sức của chúng ta bằng cách 
nhất mạnh điểm này hay che giấu điểm khác. Những bộ 
quần áo thời trang và kiểu tóc cũng là những cách để làm 
nổi bật và tạo ra một cái nhìn mới giúp bạn tình luôn hứng 
thú. Thậm chí, trong một mối quan hệ bền vững thì phụ nữ 
cũng luôn tìm kiếm sự hấp dẫn lâu dài đối với bạn đời. Duy 
trì được sự hứng thú của anh ta đồng nghĩa với sự an toàn 
cho phụ nữ. 

Có người nói rằng khi già đi, chúng ta sẽ có khuôn mặt mà 
ta xứng đáng. Có nghĩa là những phản ứng tình cảm của ta 
sẽ dân được khắc họa trên gương mặt. Như vậy, một tư 
tưởng thù hẳn sẽ tạo ra một khuôn mặt thù hằn, một thái độ 
vui vẻ sẽ tạo ra một khuôn mặt vui vẻ. 

Ngày nay, chúng ta càng sống lâu hơn và khỏe mạnh hơn. 


Nhưng tiếc thay, sắc đẹp vẫn luôn tàn phai theo năm tháng 
- tóc rụng và bạc màu, da khô và nhăn nheo, mặt xệ, môi 
mỏng, răng rụng, vết nhăn ngày càng rõ... Những thế hệ 
trước đã phải chấp nhận điều này như một quy luật không 
thể tránh khỏi, bởi họ chẳng có sự lựa chọn nào khác. Nhưng 
thời đại bây giờ có rất nhiều cách để cải thiện khuôn mặt già 
nua. Những biện pháp chống lão hóa ngày càng phổ biến. 
Thế hệ mới luôn khao khát được trông ngon mắt và sống 
thoải mái bất chấp tuổi già. Họ không nhất thiết trông phải 
trẻ măng, nhưng nhất định không phải già cỗi. 


Minh Thi 
Quyền năng của cái đẹp 
Phần IV 


Mặc dù vẻ đẹp dường như mơ hồ, khó nắm bắt và đầy 
cảm tính, điều thú vị là sắc đẹp hoàn toàn có thể tính 
toán được. Những người Hy Lạp cổ đại tuyên bố mọi 
cái đẹp đều dựa trên toán học. Một khuôn mặt xinh 
đẹp luôn tuân theo những nguyên tắc đối xứng, cân 
đối và hài hòa. 

Khi quan sát một gương mặt, đôi mắt ta thường tự nhiên 
hướng tới những điểm bất đối xứng - những khiếm khuyết. 
Dường như chúng ta đã được lập trình để nhận ra chúng. 
Những khuôn mặt xinh đẹp có tính đối xứng kỳ lạ. Sự đối 
xứng trên gương mặt mang tới một thông điệp rõ ràng về 
sức khỏe bộ gene, vì vậy mà tạo ra sự hấp dẫn. Đặc biệt, 
đàn ông thường bị hút bởi sự đối xứng trên gương mặt phụ 
nữ, hơn nhiều so với đàn bà. Tiến sĩ Stephen Marquardt đã 
tạo ra một mạng lưới đo đạc sự đối xứng trên khuôn mặt. 
Những gương mặt của các tác phẩm điêu khắc cổ, cũng như 
những ngôi sao nổi tiếng thời hiện đại, khớp một cách ngạc 
nhiên tới chiếc mạng này. 

Sự cân đối liên quan tới kích cỡ của từng bộ phận. Trên 
gương mặt phụ nữ, mắt to, môi dày làm tăng vẻ quyến rũ. Ở 
đàn ông, xương hàm khỏe, lông mày rậm và mũi lớn là 
những đặc điểm đáng giá. 

Sự hài hòa là sự cân đối giữa các bộ phận với nhau. Trên một 


gương mặt xinh đẹp, các bộ phận hòa hợp với nhau tạo nên 
một tổng thể. Nếu một chiếc mũi người lớn đặt trên một 
gương mặt trẻ con chắc chắn trông sẽ tức cười. 

Ngành công nghiệp sắc đẹp 

Ngày nay chúng ta bị khủng bố bởi vô vàn hình ảnh của 
những người đẹp. Vẻ đẹp và sự nổi tiếng là một hiện tượng 
của thế giới hiện đại, được tiên phong bởi truyền hình, phim 
ảnh và truyền thanh. Những khuôn mặt đẹp hào nhoáng 
dường như có mặt ở khắp mọi nơi - đàn ông đẹp trai và đàn 
bà lộng lẫy tràn ngập trên các tạp chí, phim ảnh, chuyện trò 
với chúng ta trên tivi, thậm chí còn đồng hành trên xe buýt 
và tàu điện ngầm. 

Vẻ đẹp ở một chừng mực nào đấy là một ảo giác. Không hẳn 
thế. Với ánh sáng hợp lý, cách trang điểm, góc chụp, và một 
vài nét sửa, những vẻ đẹp mê hồn hoàn toàn có thể nắm bắt 
được. 

Các nhà kinh tế đều biết rằng vẻ đẹp và sự nổi tiếng giúp họ 
bán sản phẩm. Trong ngành kinh doanh sắc đẹp, những 
nhân vật nổi tiếng này luôn được thưởng hậu hĩnh. Vì sao? 
Vì hình ảnh của họ có một ảnh hưởng to lớn tới chúng ta. 
Chúng ta gắn những thuộc tính tốt đẹp cho họ, thậm chí lý 
tưởng hóa họ. Đồng thời, chỉ nhìn thấy gương mặt họ thôi đã 
tạo ra những cảm giác tốt đẹp. Khi gương mặt đó được gắn 
với một sản phẩm, chúng ta chuyển cái cảm giác tốt đẹp đó 
sang mặt hàng. Nó gợi lên rằng chúng ta cũng sẽ đẹp như 
vậy nếu sở hữu hoặc sử dụng cùng sản phẩm đó. 

Nhưng sự nổi tiếng ngày càng trở nên quá ngập tràn, vì vậy 
còn ít gương mặt có thể tạo ra ảnh hưởng sâu rộng như vậy. 


Những ai muốn trở thành một nhân vật nào đó cân phải 
cạnh tranh khốc liệt để có được sự công nhận của quần 
chúng. Có vẻ như trong thời đại ngày nay, hơn cả tài năng, 
sắc đẹp là một phẩm chất quan trọng để lọt vào thế giới của 
những người nổi tiếng. Để đạt được và duy trì vẻ hấp dẫn đã 
trở thành một công việc, nếu không nói là nỗi ám ảnh, của 
cả ngôi sao và những người đang chờ để thành sao. 


Minh Thi 
Quyền năng của cái đẹp 
Phần V 


"Thuở thơ ấu, Barbie là nguồn cảm hứng cho tôi phấn 
đấu. Cô ấy cao, có mái tóc vàng óng mượt, chiếc eo 
thon lý tưởng và cặp chân cùng bộ ngực thì thật đáng 
thèm khát. Không lâu sau ngày sinh nhật lần thứ 12, 
tôi nhận ra rằng cơ thể mình chưa phát triển đúng 
mức độ như ở thần tượng của mình", Tamara Keith 
tâm sự. 

Sắc đẹp có thể giúp kinh doanh, nhưng nó cũng có những 
hậu quả không lường. Sức ép để trở nên xinh đẹp là vô biên. 
Trong khi ở các thế hệ trước, chúng ta chỉ phải cạnh tranh 
với những người trong cộng đồng, ngày nay chúng ta phải 
cạnh tranh cả với những hình ảnh hào nhoáng trên các 
phương tiện thông tin đại chúng. Mọi người, cả nam và nữ, 
thậm chí cả những người hoàn toàn hấp dẫn, đều cảm thấy 
thua kém khi bị đem ra so sánh. Những lo lắng này ngày 
càng ăn sâu vào trong trí óc và phát triển trên toàn cầu. 

"Với nhiều người, cơ thể của họ là mục tiêu của những phán 
xét khắc nghiệt nhất và là thước đo giá trị bản thân. Họ đặt 
cho mình những tiêu chuẩn không thể nào đạt tới và càng tự 
trách mình vì những thiếu sót. Nếu như có một phần nhỏ 
trong bạn tin rằng sẽ mình hạnh phúc hơn nếu cao hơn, 
thon thả hơn, trắng hơn, khỏe hơn... thì bạn cần dành thời 
gian học cách biết chấp nhận. Chấp nhận là thái độ đón 


chào những gì cuộc sống mang đến cho bạn bằng thái độ 
tích cực", Chérie Carter-Scott phát biểu. 

Những tiêu chuẩn mới về cái đẹp, mà chúng ta áp dụng lên 
bản thân và người khác, có thể hoàn toàn phi lý và không 
thể đạt được. Một ví dụ sinh động chính là khuôn mặt ngây 
thơ, trẻ con của Barbie được gắn trên một thân hình đẫy đà, 
nở nang của phụ nữ. Đó chính là tác nhân của những cảm 
giác kém cỏi ngày càng lan rộng, đồng thời thúc đẩy ngành 
công nghiệp mỹ phẩm và làm đẹp. 

Bằng cách nhấn mạnh quá mức vẻ đẹp hình thể, chúng ta 
sẽ tự hạ thấp hình ảnh của mình và liên tục thất vọng trong 
cuộc lựa chọn bạn tình. Với phụ nữ, việc chọn lựa và duy trì 
sự hứng thú với bạn tình trở nên khó khăn, bởi dường như 
không ai có thể đạt được tiêu chuẩn của hình mẫu lý tưởng 
như Brad Pitt. Việc chung thủy cũng trở nên khó đạt được, 
bởi cái đẹp ở khắp mọi nơi, và ở bất cứ góc nào cũng có 
những anh chàng đẹp hơn chờ sẵn. 

Sắc đẹp có giá trị của nó, nhưng những ai chỉ chú tâm vào 
làm đẹp mà quên ởi việc rèn luyện nhân cách, thì cũng bị 
coi là không hấp dẫn, đặc biệt khi đến một lúc nào đó, vẻ 
đẹp thể chất cũng sẽ bị tàn phai. 

Nụ cười 

Chúng ta thường lãng quên những thứ tự cho là mặc định, 
cho đến khi chúng mất đi. Với hàm răng cũng vậy, nếu 
không bị đau, chúng ta thường quên mất nó. Nụ cười của 
bạn là một trong những tài sản giá trị và lâu bền nhất. Nó 
toát lên nhiều thứ hơn cả chiếc xe bạn lái, quần áo bạn mặc 
và kiểu tóc bạn chọn. Nụ cười của bạn không bao giờ bị lỗi 


mốt. 

Nhiều người đặt giá trị cao vào nụ cười quyến rũ, nhưng họ 
lại quên mất diện mạo hàm răng. Họ có thể ăn mặc thật 
diện, nhưng một nụ cười với hàm răng già nua sau nhiều 
năm tiếp xúc với cafe, chè, thuốc lá... sẽ làm hỏng tất cả. 
Năm tháng sẽ tác động lên hàm răng như làm mài mòn, gãy 
vỡ và mất màu. Không giống như tóc và da có thể tái sinh, 
răng có tuổi thọ của nó. Bù lại, nó lại khỏe và bền. Không 
giống như việc trang điểm khác, đầu tư vào nụ cười có thể 
mang tới vẻ đẹp bền bỉ và những năm tháng hạnh phúc. 
Hết 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: www.vnexpress.net 
Được bạn: mickey đưa lên 
vào ngày: 28 tháng 5 năm 2004 


